Đánh giá hiệu quả của các ngân hàng Việt Nam trong điêu kiện mờ: ... 


lof9 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (tế 
và DJ báo 


Economy & Forecast Revisw ®) n Ïỉ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ACH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Công bố nghiên cứu 

Đánh giá hiệu quả của các ngân hàng Việt Nam trong điều 
kiện mờ: Mô hình DEA 3 giai đoạn với cách tiếp cận tam 
giác mờ loại 2 

10:40 | 13/08/2024 


[Hi Bằng cách áp dụng mô hình phân tích đường bao dữ liệu (DEA) 3 giai đoạn, gồm: Tổ chức vốn; Phân bổ vốn; 
Sinh lợi, để đánh giá hiệu quả của 30 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2019-2021, kết quả 
nghiên cứu cho thấy, tất cả các ngân hàng đều thể hiện sự kém hiệu quả trong giai đoạn này, nhưng các NHTM nhà... 
Từ khóa: phân bổ vốn, tổ chức vốn, sinh lợi, DEA ba giai đoạn, phân tích bao dữ liệu, tập mờ tam giác loại 2, hiệu quả ngân 
hàng thương mại Việt Nam 


Summary 


By applying the 3-stage Data Envelopment Analysis (DEA) model, including Capital organization; Capital allocation; and 
Profitability, to evaluate the efficiency of 30 Vietnamese commercial banks in 2019-2021. The research results show that all 
banks show inefficiency during this period, but state-owned commercial banks (SOBs) operate less efficiently than join†- 
s†ock commercial banks (JCBs). While both types of banks perform well in terms of Capital allocation, they perform less 
effective regarding Capital organization and Profitability From the research results, the authors propose several 
recommendations to contribute to improving the operational efficiency of banks. 


Keywords: capital allocation, capital organization, profitability, three-stage DEA, data envelopment analysis, triangular 
type-2 fuzzy set, efficiency of Vietnamese commercial banks 


GIỚI THIỆU 


Tối đa hóa hiệu quả để đạt lợi nhuận cao là mối quan tâm chính của các nhà quản lý ngân hàng. Nhiều nghiên cứu đã sử 
dụng DEA để đánh giá hiệu quả hệ thống ngân hàng trên toàn cầu (Bui và Nguyen, 2017; Doan và cộng sự, 2018). Tuy nhiên, 
các mô hình DEA hiện tại chỉ tính đến đầu vào và đầu ra, bỏ qua hoạt động bên trong hệ thống, dẫn đến đánh giá không 
chính xác về hiệu quả tổng thể (Zhou và cộng sự, 2017). Các nghiên cứu trước đây sử dụng khung 2 giai đoạn nhưng chưa 
bao gồm giai đoạn quản lý vốn. Do đó, cần thiết xây dựng khung 3 giai đoạn (Tổ chức vốn, Phân bổ vốn, và Sinh lợi) để đánh 
giá chính xác hơn hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất giải pháp nhằm hỗ 
trợ NHTM giảm nợ xấu và cải thiện khả năng sinh lời trong dài hạn. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cơ sở lý thuyết 


Nghiên cứu của Zhou và cộng sự (2019) đã xây dựng mô hình DEA với 3 giai đoạn: Tổ chức vốn, Phân bổ vốn và Sinh lời. Mô 
hình coi tiền gửi là đầu vào được chia sẻ và tổng khoản vay đóng vai trò cả đầu ra và đầu vào qua nhiều giai đoạn. Để đánh 
giá rủi ro tín dụng, mô hình sử dụng các khoản nợ xấu (NPLs). Do không xác định được thời điểm trả nợ, mô hình sử dụng 
các tập mờ loại 2 để mô tả các hàm thành viên, áp dụng phương pháp giảm kỳ vọng chung và phương pháp cắt Alpha để 
hu được điểm cuối của các biến rút gọn. Bằng cách so sánh hiệu quả giữa các thái độ khác nhau của người ra quyết định, 
mô hình xác định sự thống nhất trong việc ra quyết định (DMUSs) đặc biệt nhạy cảm với rủi ro tín dụng. 


Tại Việt Nam, Bui và Nguyen (2017) sử dụng DEA để đánh giá 42 NHTM trong giai đoạn 2010-2014, phát hiện SOBs có hiệu 
quả kỹ thuật cao hơn .JCBs và ngân hàng lớn hơn thường hoạt động hiệu quả hơn. Doan và cộng sự (2018) áp dụng DEA 
cho 39 ngân hàng trong giai đoạn 2011-2015, cho thấy điểm số hiệu quả trung bình của hệ thống ngân hàng Việt Nam là 
62%, với SOBs hiệu quả hơn .JCBs. 


Phương pháp nghiên cứu 


Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo kết quả hoạt động của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2019-2021. Phương 
pháp nghiên cứu dựa trên mô hình của Zhou và cộng sự (2019) để ước tính hiệu quả hoạt động ngân hàng. Nghiên cứu áp 
dụng mô hình định hướng đầu vào theo cách tiếp cận dựa trên độ trễ (Tone 2001; Tone và Tsutsui 2010) với giả định lợi 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29476 


8/13/2024. 11:23 AM 


Đánh giá hiệu quả của các ngân hàng Việt Nam trong điêu kiện mờ: ... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(2/print_article&i=29476 


nhuận không đổi theo quy mô (CRS), nhằm tối đa hóa độ trễ ở đầu vào và đầu ra không mong muốn. Khác với các nghiên 
cứu trước chỉ đo lường hiệu quả bằng 1 hoặc 2 giai đoạn, nghiên cứu này sử dụng mô hình 3 giai đoạn: Tổ chức vốn, Phân 
bổ vốn và Sinh lợi như Hình (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế). 


Hình: Khung hiệu quả 3 giai đoạn của hệ thống ngân hàng Việt Nam 


€Œj(œ— 
JŒ—1) 
Jc 


Nguôn: Đề xuất của nhóm tác giả 


Trong đó, các biến trong mô hình được thể hiện như Bảng 1 


Bảng 1: Mô tả biến 


Biến đổi Ký hiệu Mô tả 
Đầu vào được chia sẻ 
Chỉ phí nhân viên Xịt Chi phí nhân sự được chia sẻ giữa 3 giai đoạn 
Tài sản cố định Fịụ Tài sản cố định dùng chung 3 giai đoạn 
Trung gian 
Tiên gửi Dị Tiền gửi của khách hàng 
Tiên gửi ngân hàng khác Bị Tiên gửi từ các ngân hàng khác 
Tổng số tiền cho vay Lị Vay khách hàng 
Chuyển tiếp Cj Tài sản chưa sử dụng trong kỳ trước 
Đầu vào 
Chỉ phí lãi vay lị Chỉ phí lãi vay 
Đầu ra cuối cùng 
NPL (đầu ra không mong muốn) Uặ Nợ xấu 
Thu nhập lãi ròng (kết quả đầu ra tốt) Gị Thu nhập lãi ròng 


Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả 


Giai đoạn A: Tổ chức vốn 

Trong giai đoạn này, Tài sản cố định (F;:) và Chỉ phí nhân viên (%;;) là đầu vào chung cho cả 3 giai đoạn. Đầu ra gồm các biến 
trung gian: Tiền gửi của khách hàng (D;;) và Tiền gửi ngân hàng khác (Bị;). 

Giai đoạn B: Phân bổ vốn 


Đầu ra của giai đoạn A được dùng để tạo ra biến trung gian Tổng khoản vay của khách hàng (Lị). Trong giai đoạn này, Chỉ 
phí lãi vay (I¡) được bổ sung vào đầu vào chung (Tài sản cố định và Chi phí nhân viên), và tài sản chưa sử dụng từ kỳ trước 
€/. 1) được tiêu dùng trong kỳ hiện tại. 


2of9 


8/13/2024, 11:23 AM 


Đánh giá hiệu quả của các ngân hàng Việt Nam trong điêu kiện mờ: ... 


3of9 


Giai đoạn C: Sinh lợi 


Biến trung gian từ giai đoạn B và đầu vào chia sẻ tạo ra đầu ra cuối cùng. Trong giai đoạn này, các đầu ra mong muốn (thu 
nhập lãi ròng) và đầu ra không mong muốn (nợ xấu) được tạo ra đồng thời. Tính không chắc chắn của các đầu ra không 
mong muốn phụ thuộc vào thái độ của người ra quyết định, với các mức độ thái độ khác nhau tạo ra lượng nợ xấu khác 
nhau. 


Tuy nhiên. đề chạy mô hình chứa NPLs tập mờ tam giác loại 2. các tập mờ phải được chuyên đôi thành giá trị 
không mờ (sắc nét). ';¿. Quy trình chuyên đôi sang giá trị không mờ ( Ũ J¿=> U;;) bao gồm 2 bước: 


Tuy nhiên, để chạy mô hình chứa NPLs tập mờ tam giác loại 2, các tập mờ phải được chuyển đổi thành giá trị không mờ 
(sắc nét), Ư. Quy trình chuyển đổi sang giá trị không mờ (Úy => Ư;;) bao gồm 2 bước: 


Bước T: Số lượng nợ xấu loại 2 được điều chỉnh theo tham số thái độ (0), với 0=1 là lạc quan, u=0 là bi quan, và u=0.5 là 
trung lập. 


Bước 2: Sau khi khử số mờ loại 2, giải bằng phương pháp cắt Alpha để lấy điểm cuối bên trái và bên phải Ui„ và Up: 


ụ_~ (2#—19)(U; — U) 
1E. TNNPP.aSTWER.wœrrerẽ 


IV 


#} 
#} 


2 — Uø„ — (1—0)0i +U; U,„ = imƒ {x €Ñ: ƒuy(q 
(2ø — 9ø,)(U; — U;). 


Up„ = U: — 
su. 3.2—uøxy—(1—0)ø, ° 


IV 


Un„ = sưp {x €Ñ: my 


Cuối cùng, đầu ra NPL mờ sẽ được chuyển đổi thành số không mờ như sau: 
U= UUI œ + (1- 09) Unœ 
Ngoài ra, quyết định đưa ra số u› biểu thị các trọng số được xác định trước. 


Sau khi chuyển số mờ NPLs thành số rõ, nhóm tác giả chạy mô hình ước tính hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở giai 
đoạn 3. 


Hiệu suất hệ thống trong thời kỳ t và hiệu suất tổng thể 
Ec biểu thị hiệu quả 3 giai đoạn (hiệu suất hệ thống) trong giai đoạn † và nhóm nghiên cứu giả định rằng, tầm quan trọng của 
tất cả các giai đoạn là như nhau: 


1 
E,=‡ (ŒÊ+ EP+Eÿ) 


Để quan sát một góc nhìn dài hạn, E biểu thị hiệu quả tổng thể qua tất cả các thời kỳ. E bao gồm hiệu quả của 3 giai đoạn 
trong khoảng thời gian f. Một lần nữa, nhóm nghiên cứu giả định rằng, tầm quan trọng của tất cả các giai đoạn là như nhau: 


_1 «&7 
E=g 2t=1 Et 


Hiệu suất tổng thể và hiệu suất giai đoạn nằm trong khoảng [0,1]. DMU chỉ hoàn toàn hiệu quả nếu điểm số hiệu quả được 
tính toán bằng 1 và giá trị < 1 cho thấy sự kém hiệu quả. Mô hình đề xuất là phi tuyến tính và lồi. 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 

Kết quả nghiên cứu 

Điểm hiệu quả chung của 30 NHTM ở Việt Nam giai đoạn 2019-2021 

Bài viết này đánh giá điểm hiệu quả của 30 NHTM ở Việt Nam được chia thành hai nhóm. gồm: SOBs và 
JCBs và điểm số được trình bày cho các năm 2019. 2020 và 2021 như Bảng 2. Nhóm nghiên cứu giả định 
rằng. mức độ không chắc chắn về nợ xấu mờ loại 2 Ủy tương tự như ø; = ø„ = 0.5. Ta cố định các tham số 
ơ, U, và @ (œ=0.2:u = 0.5; vàœ= 0.5). 


Bài viết này đánh giá điểm hiệu quả của 30 NHTM ở Việt Nam được chia thành hai nhóm, gồm: SOBs và JCBs và điểm số 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29476 


8/13/2024. 11:23 AM 


Đánh giá hiệu quả của các ngân hàng Việt Nam trong điêu kiện mờ: ... 


4of9 


được trình bày cho các năm 2019, 2020 và 2021 như Bảng 2. Nhóm nghiên cứu giả định rằng, mức độ không chắc chắn về 
nợ xấu mờ loại 2 Ủ„ tương †ự như ơ¡ = ơr =0.5. Ta cố định các tham số œ, U, và 0 (œ= 0.2; 0=0.5; và u)= 0.5). 


Bảng 2: Điểm số của SOBs và .JCBs trong giai đoạn 2019-2021 


STT Ngân hàng | Loại hình ngân hàng | 2019 2020 2021 EP tổng 

1 BID SOBs 0.5095. 0.5012. 05524 0.5210 
2 AGR SOBs 0.4531 0.4450 0.4577 0.4519 
3 VCB SOBs 0.7268| 0./484| 0.7333 0.7362 
4 VTB SOBs 0.5511 0.6191 0.5813 0.5838 
5 ACB 4JGBS 0):22HIØ|| (06821 0.5549 0.5661 
6 EXB JCBs 0.2789| 0.3433| 0.4383 0.3535 
7 HDB JCBs 0.7826| 0.8289|_ 0.6599 0.7571 
8 LVB JCBs 0.4436 0.5175 0.5940 0.5184 
9 BB JCBs 0.6456|  0.6370| 0.6300 0.6375 
0 SB JCBs 0.6836|  0.9112| 1.0000 0.8649 
1 PGB JCBs 0.4874 0.5050 0.4541 0.4822 
2 SGB JCBs 0.7367| 0.7061 0.4373 0.6267 
3 SSB JCBs 0.58451_ 0.6151 0.6874 0.6290 
4 SHB JCBs 0.5392 0.5177 0.7748 0.6106 
Š IGB JCBs 0.65061_ 0.7244. 0.7371 0.7040 
6 TPB JCBs 0.6799L. 0.7474| 0.8432 0.7568 
⁄ VỊB JCBs 1.0000 1.0000 _ 0.8386 0.9462 
8 VPB JCBs 0.7241 0.7516 0.7768 0.7508 
9 ABB JCBs 0.3/47| 0.4964| 0.4828 0.4513 
20 NAB JCBs 0.3475 0.5775 0.4788 0.4679 
2i NVB JCBs I01G0I0II00I0/9/411Đ7/AIEU)/7/01007/ 0.6758 
22 BAO JCBs 0.7706|  0.7303| 0.7773 0.7594 
28) VBB JGBS 0.3363| 0.4799 0.4616 0.4259 
24 BVB JCBs 0.3449|  0.3866|_ 0.4209 0.3841 
25 KLB JGBS 0.3473| 0.3175. 0.5665 0.4105 
26 SGB JCBs 0.3322. 0.3301 0.3596 0.3406 
37 BAB JCBs 0.6814. 0.4751 0.5240 0.5602 
28 NCB JCBs 0.4421 0.6303L_ 0.7376 0.6038 
29 PVC JCBs 0.5240| 04328| 0.4593 0.4720 
30 OCB JCBs 0.4610  0.6134| 0.6883 0.5876 
Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả 
Kết quả cho thấy, từ năm 2019 đến 2021, 30 ngân hàng hoạt động kém hiệu quả. Có vẻ như điểm số của SOBs nhìn chung 


ổn định từ năm 2019 đến năm 2020 (vì những thay đổi tương đối nhỏ). Ngược lại, điểm số của JCBs biến động nhiều hơn, 
với một số ngân hàng cho thấy sự cải thiện và một số khác cho thấy hiệu quả giảm sút. Cần lưu ý rằng, điểm hiệu quả của 
J©CBs nhìn chung cao hơn so với SOBs, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, điểm số của .JCBs cũng phân tán 
hơn, với phạm vi điểm số rộng hơn so với điểm số của SOBs. 


Sự phân tán lớn hơn về hiệu quả hoạt động của JCBs so với SOBs tại Việt Nam có thể do các yếu tố như sự khác biệt trong 
quản lý, cơ cấu sở hữu, và thái độ đối với rủi ro. JCBs đa dạng hơn về hình thức sở hữu, bao gồm cả tổ chức tư nhân và tổ 
chức có vốn nước ngoài, tạo ra sự khác biệt trong thực tiễn quản lý và chiến lược. Họ cũng phục vụ nhiều nhóm khách hàng 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29476 


8/13/2024. 11:23 AM 


Đánh giá hiệu quả của các ngân hàng Việt Nam trong điêu kiện mờ: ... 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29476 


hơn và cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ khác nhau, dẫn đến hiệu quả hoạt động phân tán hơn. 


Điểm hiệu quả giai đoạn của NHTM Việt Nam 


Do hiệu quả của hệ thống ngân hàng được tạo thành từ hiệu quả của 3 giai đoạn thể hiện lần lượt ở Hình 2, Hình 3 và Hình 4, 
nên điều quan trọng là phải so sánh hiệu quả giữa các giai đoạn này để giúp xác định nguyên nhân cơ bản của sự kém hiệu 
quả. Nhìn chung, trên toàn hệ thống ngân hàng, giai đoạn thứ hai (Phân bổ vốn) có xu hướng hoạt động tốt hơn giai đoạn 
thứ nhất (Tổ chức vốn) và giai đoạn thứ ba (Sinh lợi) thường yếu hơn ở các ngân hàng được đánh giá. 


Hình 2: Hiệu quả giai đoạn của SOBs và JCBs năm 2019 


1.0000 


stage A 


_ : Ä m 


Stage B Stage € 


mSOBs MJCBs 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu 


Hình 3: Hiệu quả giai đoạn của SOBs và JCBs trong năm 2020 


1.0000 


stage A 


0.8000 

0.6000 

0.4000 

0.2000 F] 
0.0000 = 


Stage B Stage € 


mSOBs MJCBs 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu 


Hình 4: Hiệu quả giai đoạn của SOBs và JCBs trong năm 2021 


1.0000 


stage A 


0.8000 

0.6000 

0.4000 

0.2000 [L] 
0.0000 —= 


Stage B Stage € 


mSOBs MJCBs 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu 


Cả SOBs và .JCBs đều hoạt động tốt ở giai đoạn Phân bổ vốn và yếu nhất ở giai đoạn Tổ chức vốn, nhưng mỗi loại hình ngân 


hàng đều có điểm mạnh và yếu riêng. 


SOBs thường được Chính phủ hỗ trợ, có lợi thế về tài sản cố định và nhân viên, và có mối quan hệ chặt chẽ với các tập đoàn 


5sof9 


8/13/2024, 11:23 AM 


Đánh giá hiệu quả của các ngân hàng Việt Nam trong điêu kiện mờ: ... 


6of9 


và doanh nghiệp được Chính phủ tài trợ. Tuy nhiên, theo Báo cáo năm 2019 của Ngân hàng Thế giới, SOBs có xu hướng 
chấp nhận rủi ro thấp hơn JCBs, với cách tiếp cận cho vay thận trọng hơn, tập trung vào các doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp lâu đời có tài sản đảm bảo mạnh. Điều này dẫn đến sự ổn định nhưng hạn chế tiềm năng tăng trưởng và lợi 
nhuận. SOBs cũng có thể tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước yếu kém, thay vì tối đa hóa lợi nhuận, làm 
giảm hiệu quả hoạt động trong giai đoạn sinh lời. 


Ngược lại, JCBs có cơ cấu quản lý linh hoạt hơn và hoạt động theo nguyên tắc thị trường, cho phép họ phản ứng nhanh với 
hay đổi và tận dụng cơ hội mới. JCBs tập trung vào khách hàng, cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu 
đa dạng, và hoạt động trong môi trường cạnh tranh hơn, thúc đẩy sự đổi mới, hiệu quả và lợi nhuận. Họ thường có hệ thống 
khen thưởng dựa trên hiệu suất, khuyến khích nhân viên đạt hoặc vượt mục tiêu, tạo nên sự tập trung vào kết quả và văn 
hóa cải tiến liên tục. 


Phân tích độ nhạy 


Khi xử lý dữ liệu NPL mờ loại 2, yếu tố chính là tham số thái độ (u), có thể là lạc quan, trung lập hoặc bi quan. Giá trị lớn hơn 
của u liên quan đến NPLs cao hơn và ảnh hưởng đến vùng khả thi. Việc thay đổi tham số này giúp đánh giá sự nhạy cảm 
của ngân hàng đối với rủi ro tín dụng. Kết quả thay đổi giá trị u được thể hiện trong Bảng 3. Độ lệch chuẩn được dùng để xác 
định ngân hàng dễ bị tổn thương nhất. Phân tích cho thấy SCB là ngân hàng nhạy cảm nhất với rủi ro tín dụng. 


Bảng 3: Điểm hiệu quả của 30 NHTM với thái độ khác nhau (u) 


Điểm hiệu quả kỳ tổng thể 
STT Ngân hàng U=0 U=0.5 U=T Ý nghĩa Độ lệch chuẩn 
' BID 0.5209 0.5210 0.5526 0.5315 0.0007 
2 AGR 0.4526 0.4519 0.4569 0.4538 0.0000 
3 VCB 0.7362 0.7362 0.7333 0.7352 0.0000 
4 VTB 0.5800 0.5838 0.5830 0.5823 0.0000 
5 ACB 0.5618 0.5661 0.5624 0.5634 0.0000 
6 EXB 0.3526 0.3535 0.4389 0.3816 0.0049 
7 HDB 0.7570 0.7571 0.6603 0.7248 0.0062 
8 LVB 0.5172 0.5184 0.5951 0.5436 0.0040 
9 MBB 0.6361 0.6375 0.6322 0.6353 0.0000 
0 MSB 0.8624 0.8649 1.0000 0.9091 0.0124 
T PGB 0.4816 0.4822 0.4544 0.4727 0.0005 
2 SCB 0.6264 0.6267 0.4380 0.5637 0.0237 
3 SSB 0.6271 0.6290 0.6902 0.6488 0.0026 
4 SHB 0.6106 0.6106 0.7748 0.6653 0.0180 
5 TCB 0.7039 0.7040 0.7371 0.7150 0.0007 
6 TPB 0.7582 0.7568 0.8432 0.7861 0.0049 
ý VIB 0.9462 0.9462 0.8386 0.9103 0.0077 
8 VPB 0.7508 0.7508 0.7768 0.7595 0.0005 
9 ABB 0.4512 0.4513 0.4820 0.4615 0.0006 
20 NAB 0.4690 0.4679 0.4775 0.4715 0.0001 
21 NVB 0.6761 0.6758 0.7004 0.6841 0.0004 
22 BAO 0.7595 0.7594 0.7771 0.7653 0.0002 
23 VBB 0.4255 0.4259 0.4617 0.4377 0.0009 
24 BVB 0.3838 0.3841 0.4213 0.3964 0.0009 
25 KLB 0.4096 0.4105 0.5679 0.4627 0.0166 
26 SGB 0.3405 0.3406 0.3591 0.3467 0.0002 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29476 


8/13/2024. 11:23 AM 


Đánh giá hiệu quả của các ngân hàng Việt Nam trong điêu kiện mờ: ... 


7of9 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29476 


27 BAB 0.5555 0.5602 0.5256 0.5471 0.0007 
28 NCB 0.6036 0.6033 0.7372 0.6480 0.0119 
29 PVC 0.4718 0.4720 0.4594 0.4677 0.0001 
30 OCB 0.5881 0.5876 0.6882 0.6213 0.0067 


Phân tích so sánh 


Phần này trình bày 3 phân tích so sánh được thực hiện để thiết lập tính ổn định của các kết quả chính và cung cấp những 


hiểu biết sâu sắc hơn về mặt quản lý (Bảng 4). 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu 


Bảng 4: So sánh với mô hình DEA không có chuyển nguồn 


Ngân hàng 2019 2020 2021 Tổng Tổng 
BID 0.5095 0.5095 0.5012 0.5012 0.5524 0) 011122 0.5210 0.5040 
AGR 0.4531 0.4531 0.4450 0.4450 0.4577 0.4450 0.4519 0.4477 
VCB 0.7268 0.7268 0.7484 0.7484 0.7333 0.7484 0.7362 0.7412 
VTB 0.5511 0.5511 0.6191 0.6191 0.5813 0.6191 0.5838 0.5964 
ACB 0.5915 0.5981 0.5521 0.5473 0.5549 0.5473 0.5661 0.5643 
EXB 0.2789 0.2957 0.3433 0.2814 0.4388 0.2814 0.3535 0.2862 
HDB 0.7826 0.7826 0.8289 0.7202 0.6599 0.7202 0.7571 0.7410 
LVB 0.4436 0.4909 0.5175 0.4897 0.5940 0.4897 0.5184 0.4901 

BB 0.6456 0.6366 0.6370 0.6325 0.6300 0.6325 0.6375 0.6338 

SB 0.6836 0.5255 0.9112 0.7645 1.0000 0.7645 0.8649 0.6848 
PGB 0.4874 0.4674 0.5050 0.4599 0.4541 0.4599 0.4822 0.4624 
SCB 0.7367 0.7367 0.706 0.7061 0.4373 0.7061 0.6267 0.7163 
SSB 0.5845 0.5845 0.6151 I)Ão1lobo 0.6874 0)J55199) 0.6290 0.5518 
SHB 0.5392 0.5392 0.5177 0.4587 0.7748 0.4587 0.6106 0.4855 
TCB 0.6506 0.6506 0.7244 0.7244 0.7371 0.7244 0.7040 0.6998 
TPB 0.6799 0.6172 0.7474 0.7206 0.8432 0.7206 0.7568 0.6861 
VỊB 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8986 1.0000 0.9462 1.0000 
VPB 0.7241 0.7241 0.7516 0.7516 0.7768 0.7516 0.7508 0.7424 
ABB 0.3747 0.4060 0.4964 0.4245 0.4828 0.4245 0.4513 0.4184 
NAB 0.3475 0.4128 0.5775 0.4922 0.4788 0.4922 0.4679 0.4655 
NVB 0.6110 0.4638 0.7157 0.5705 0.7007 0.5705 0.6758 0.5349 
BAO 0.7706 0.7706 0.7308 0.7308 0.7773 0.7308 0.7594 0.7437 
VBB 0.3363 0.3706 0.4799 (0);57I|šAS) 0.4616 0.3133 0.4259 0.3324 
BVB 0.3449 0.3586 0.3866 0.3651 0.4209 0.3651 0.3841 0.3629 
KLB 0.3473 0.3347 \0);SH| 76) 0.2742 0.5665 0.2742 0.4105 0.2944 
SGB 0.3322 0.3345 0.3301 0.2936 0.3596 0.2936 0.3406 0.3072 
BAB 0.6814 0.6814 0.4/51 0.5064 0.5240 0.5064 0.5602 0.5647 
NCB 0.4421 0.4637 0.6308 0.5705 0.7376 0.5705 0.6038 0.5349 
PÝW 0.5240 0.5070 0.4328 0.3667 0.4598 0.3667 0.4720 0.4135 
OCB 0.4610 0.4750 0.6134 0.5598 0.6888 0.5598 0.5876 0.5315 


8/13/2024. 11:23 AM 


Đánh giá hiệu quả của các ngân hàng Việt Nam trong điêu kiện mờ: ... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29476 


Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả 


Để chứng minh tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả hệ thống có chuyển nguồn, nhóm tác giả so sánh kết quả với 
một mô hình không chuyển nguồn. Điểm hiệu quả với chuyển nguồn cao hơn một chút, nhưng sự khác biệt không đáng kể. 


Phân tích so sánh theo các giả định CRS và VRS cho thấy điểm hiệu quả cao hơn đáng kể theo VRS. Các ngân hàng như 
VCB, PGB, VIB có hệ thống kém hiệu quả theo CRS, nhưng hiệu quả theo VRS. 


Hình 5: Điểm hiệu quả tổng thể theo CRS và VRS (giai đoạn 2019-2021) 


1.0000 

0.8000 

0.6000 

0.4000 

0.0000 
855ESSEESBBSBBBSBEEBERSES8Esgs8 
SBSSESRSSSS2E95282Ê5Ê5332áEädöa e8 


mMCRS RVRS 
Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả 


Phân tích so sánh với mô hình DEA 1 và 2 giai đoạn 


Phần này so sánh các mô hình DEA 2 giai đoạn (Hình 6) và 3 giai đoạn. Nhóm tác giả thấy rằng, mô hình 3 giai đoạn mang 
lại điểm hiệu quả tổng thể thấp hơn đáng kể so với mô hình 2 giai đoạn và mô hình 1 giai đoạn. Điều này chứng tỏ sự đánh 
giá quá cao về điểm hiệu quả khi đánh giá các phương pháp đó. 


Hình 6: So sánh với mô hình DEA 2 giai đoạn 


Điểm hiệu quả tổng thể thông qua các phương pháp giai đoạn 


khác nhau 

1.0000 
0.8000 
0.6000 —ẰS—=?2stagc 
0.4000 ~S=3stage 
0.2000 
0.0000 —-S-=tlstagc 

855ES8585585855E5EESES5E9S8E5885E8 

8S =E<fEAES<šẽ0Đữ<£C®ẽSŠ5<ZZmŠmkE0äzZÊO© 


Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả 


KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 
Kết luận 


Nghiên cứu này đo lường hiệu quả của các NHTM ở Việt Nam bằng cách sử dụng quy trình 3 giai đoạn, một phương pháp 
mới tại Việt Nam. Mô hình DEA 3 giai đoạn mà nhóm tác giả đề xuất có lợi thế so với 2 giai đoạn trước đó. Nghiên cứu kết 
hợp các tập mờ loại 2 để xác định nợ xấu và các ngân hàng nhạy cảm nhất với rủi ro tín dụng. 


Khuyến nghị 
Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm tác giả khuyến nghị như sau: 


Về giai đoạn Sinh lợi, các NHTM ở Việt Nam nên tập trung nâng cao hiệu quả ở giai đoạn này bằng cách cung cấp các sản 
phẩm phù hợp để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn. 


Về giai đoạn Tổ chức vốn, các ngân hàng nên tối ưu hóa việc sử dụng tài sản cố định và nhân viên, để cải thiện hiệu quả 
hoạt động. 


Về giai đoạn Phân bổ vốn, cần triển khai cẩn trọng giữa các năm khác nhau, để có thể hỗ trợ giảm nợ xấu và cải thiện khả 
năng sinh lời trong dài hạn. Đồng thời cũng cần chú trọng tới vấn đề bên vững (Vuong và Nguyen, 2024)./. 


Sof9 8/13/2024, 11:23 AM 


Đánh giá hiệu quả của các ngân hàng Việt Nam trong điêu kiện mờ: ... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(2/print_article&i=29476 


ThS. Phùng Thị Lan Nhi - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 
ThS. Phạm Hiếu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 
Nguyễn Thu Quyên - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 


(Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 14, tháng 7/2024) 


Tài liệu tham khảo 


1. Bui, T. T. H., and B. M. Nguyen (2017), Evaluating the efficiency of Vietnamese banks using data envelopment analysis, 9th 
International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE. 112-117. 


2. Doan, N. T. H., T. T. T. Nguyen, T. N. T. Nguyen, T. H. Nguyen, and T. H. P. Le. (2018), Assessing the efficiency of Vietnamese 
banks: An application of data envelopment analysis, Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge and 
Systems Engineering, KSE, 109-114. 


3. Tone, K. (2001), A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis, European Journal of Operational 
Research, 130(3), 498-509. 


4. Tone, K., and M. Tsutsui (2010), Dynamic DEA: A slacks-based measure approach, Omega, 38(3-4), 145-156. 


5. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 
AISDL. 


6. Zhou, X., Z. Xu, J. Chai, L. Yao, S. Wang, and B. Lev. (2019), Efficiency evaluation for banking systems under uncertainty: A 
multi-period three-stage DEA model, Omega, 85, 68-82. 


7. Zhou, X., Z. Xu, L. Yao, Y. Tu, B. Lev, and W. Pedrycz (2017), A novel Data Envelopment Analysis model for evaluating 
industrial production and environmental management system, .Journal of Cleaner Production, 170, 773-788. 


URL: https://kinhtevadubao.vn/danh-gia-hieu-qua-cua-cac-ngan-hang-viet-nam-trong-dieu-kien-mo-mo-hinh-dea-3-giai- 
doan-voi-cach-tiep-can-tam-giac-mo-loai-2-29476.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


2of9 8/13/2024, 11:23 AM 


